CIA: Đường mòn HCM và Hàng rào điện tử - P.2 

* Bugs/ cảm biến điện tử cài đặt trên sông ngòi 

* Thu nhận tín hiệu từ bugs và Trung tâm giải mã tín hiệu 

* Phản ứng của phía Liên Xô v/v TT Johnson đê nghị Đàm phán 

* Việc tập kích miên Bắc hay cắt đứt đường mòn HCM tùy thuộc vào các 
cuộc thương nghị. 

Tại sao Mỹ không cắt đứt đường mòn HCM? Câu hỏi không dễ trả lời, và khi trả 
lời không nêu ra tài liệu dẫn chứng cụ thể thời bạn đọc sẽ cho là viết theo cảm 
tính, không giá trị. Vì lý do này, người viết sẽ nêu ra các sự việc được loan tải 
trên Thư Viện CIA để làm căn cứ {ghi chú: ngày tháng ghi trên bản văn là ngày 
tháng đưỢc phép công bố, tuy nhiên có tài liệu cơ quan cho phép công bố, nhưng 
cả chục năm sau mới xuất hiện trên Thư Viện CIA). 

Trước khi viết tiếp về các bugs điện tử cắm trên sông ngòi, xin bổ túc thêm biến 
cố liên quan đến chiến tranh tại VN, đó là tin tức tình báo về phản ứng của phía 
Liên Xô liên quan đến tuyên bố của TT lohnson về đề án "negotiation" (1965). 

1- Ba sự kiện trong năm 1965: 

- Ngày 08.03.1965 -Mỹ đổ quân vô VN-History.com» u.s. Marines ỉand at 
Da Nang 

- Ngày 08.04.1965 (Tròn 1 tháng sau)- TT lohnson đọc diễn văn tại John 
Hopkins :"... in discussion or negotiation with the governments concerned;.."» 
“Peace without Conquest. ” 

- Ngày 13.08.1965 cơ quan CIAbáo cáo về: 

Phản ứng của phía Liên Xô v/v Đàm phán 

(Tóm lược) "Sự cân nhắc thận trọng của Kosygin vào cuối tháng 2 vẽ một giải 
pháp cho Việt Nam "tại bàn hội nghị" đã gây ra phản ứng giận dữ từ phía Bắc 
Kinh và sự phản đối trong riêng tư từ phía Hà Nội, qua việc các nhà lãnh đạo 
Liên Xô đã cho rằng không có triển vọng thực tế nào vào các cuộc đàm phán cả. 
Về đề xuất từ phía Liên Xô khiến cho phía Trung Quốc cáo buộc rằng họ đang 
hy sinh lợi ích của Hà Nội và chịu áp lực của Hoa Kỳ. Chính sách của Liên Xô về 
việc đàm phán do đó, vẫn không thay đổi kê từ mùa xuân năm ngoái và người 
Nga đã chỉ ra rằng họ không có cách nào khác một khi cuộc không kích chống lại 
miên Bắc Việt Nam còn tiếp tục." CIA: Soviet Attitude Toward Negotiations - 
(Document Creation Date: December 16, 2016) 






Sau việc chính phủ Mỹ đổ quân vô Việt Nam, một tháng sau theo TT lohnson 
nói là:" Such peace demands an independent South Vỉetnam securely guaranteed 
and able to shape its own relationships to aỉỉ others...". Nhưng Việt Nam lại là 
nơi phát động chiến tranh giải phổng do Liên Xô khởi xưởng . Để chống lại 
"liberation war" nên Mỹ đã đưa ra sách lược Counter-ĩnsurgencỵ-Programs- 
(CIP) áp dụng trên đất nước Việt Nam. 

2- Bug điện tử cài đặt trên sông ngòi. 

Người viết có bạn học cùng lớp tại trường CPL Hải Phòng (1953), sau này khi vô 
miền Nam anh bạn mang cấp bậc TT chức vụ CHT- TT Điện Thám - BTL Hải 
Quân VNCH. Mỗi khi anh ta đến khu vực sông ngòi thuộc tỉnh HN (nơi cư trú và 
làm việc của người viết), anh bạn đều ghé thăm và dùng cơm trước khi trở lại Sài 
Gòn. Anh bạn cho người viết coi bugs/cảm biến cắm trên hai bên bờ sông Vàm 
Cỏ Đông, hình thù giống như cây sậy, và cắm chung với các bụi sậy mọc ven 
sông. 

Anh bạn TT có nhiệm vụ cài đặt, kiểm soát thay battery hoặc thay thế bugs mới, 
hoặc cài đặt thêm bugs vào khu vực nghi ngờ có nhiều hoạt động của địch quân 
trên sông ngòi. 

Các bugs này thu nhận âm thanh từ tiếng nổ của động cơ gắn trên ghe, thuyền, 
tiếng sóng vỗ vào thuyên khi thuyên lướt trên mặt nước, thâu nhận hơi thở từ 
người phát ra. (Bài trước bàn vẽ loại bugs vùng rừng núi, đưỢc thiết kế đê thâu 
nhận đưỢc mò hôi và nước tiểu...Sau đó bộ phận trách nhiệm phân tích sẽ tìm ra 
số ỉượng người, hoặc các loại xe cộ đi qua, ghi phía dưới. Ngày xưa thời Xuân 
Thu Chiến quốc, qua Trân Mã Lăng - người xưa dùng kế nghi binh khi cho làm 
nhiêu bếp nấu ăn, đê phía đối phương đoán sai về quân số tham gia trận chiến.) 

Theo lời kể của anh bạn TT này, các tín hiệu thu nhận từ bugs có thê phân tích ra 
thuyền chở nặng nhẹ, chở vật liệu hay chở người, số lượng người ngôi trên ghe 
thuyền... 


3 - Thu nhận tín hiệu từ bugs/ cảm biến (thuộc vùng đường mòn HCM) 
a- THE STORY BEHIND THE MCNAMARA LINE 

- Tóm lược - " [...] Các xe chuyển vận trên Đường mòn Hô Chí Minh chủ yếu 
bâng xe tải. Một loại máy bay mới đưỢc phát triển đê phá hủy xe tải. Những máy 
bay này gọi là những pháo hạm, đưỢc trang bị các thiết bị quan sát ban đêm như 
hệ thống truyền hình mức ánh sáng thấp và máy dò bức xạ hồng ngoại. Các thiết 





bị này đặt trên máy bay có thê phát hiện ra người, các đốm lửa khi nấu ân, 
những xe cộ vừa mới tắt máy. Một loại cảm biến nhiệt khác phát hiện tia đánh lửa 
mỗi khi đê máy cho xe nổ. Các mục tiêu trên một khi bị phát hiện sẽ bị phá hủy 
bởi súng bân nhanh, viên đạn có kích thước là 40 mm. Với tốc độ bân lên tới 
6.000 viên đạn mỗi phút, những khâu súng này có thê hoạt động ở độ cao từ 5.000 
đến 1.000 feet, vượt ra ngoài tầm bân súng phòng không của đối phương cỡ nòng 
nhỏ. Loại súng đưỢc trang bị cảm biến và súng tự động đưỢc gọi là PAVE 
SPECTER. Phía Không quân cho biết một pháo hạm PAVE SPECTER có thể phá 
hủy 68 xe tải trong một giờ.[...] 

"Ngoài các thiết bị định vị mục tiêu từ trên không, còn một loạt các cảm biến 
dưới mặt đất đã đưỢc rải và cài đặt trên đường mòn hoặc treo trên cây. Một khi 
bị phát hiện và có sự đụng chạm vào cảm biến, thời thiết bị sẽ tự hủy. Các thiết bị 
loại này đưỢc vận hành bâng pin và có thê vận hành kéo dài vài tháng. Một số 
cảm biến phát hiện sự chuyển động hoặc âm thanh. Dữ liệu thu nhận từ các cảm 
biến này đưỢc truyền đến các máy thu đặt tại các trạm dưới mặt đất, hoặc trên 
máy bay, bay trong khu vực. Từ các trạm này, dữ liệu thu nhận đưỢc sẽ chuyển 
đến một trung tâm xử lý tại một căn cứ quân sự thuộc tỉnh Nakhon Phanom, Thái 
Lan." Theo: THE STORY BEHIND THE MCNAMARA LĨNE, 

b- Theo lời kê của Phi công người Việt lái máy bay cho P.7 của Mỹ 

Sau ngày 30.04.1975, khi đến tập trung tại trại Andersen Air Eorce Base, Guam 
để chờ lên máy bay đến trại Pendleton (Nam Cali) người viết quen người bạn ở 
cùng phòng trong trại Andersen, và khi đến Nam Cali thì ở cùng một lêu tại trại 
Penndleton. 

Anh bạn trước đây mang cấp ĐU lái máy bay vận tải cho Không Quân VNCH, 
sau đó được biệt phái lái máy bay thuộc P7 của Mỹ. Trách nhiệm bay trên khu 
vực đường mòn HCM, có khi bay sang không phận nước Lào. Công tác của anh 
bạn này thường là "mission secret". 

Theo lời anh bạn ĐU này kể: Khi bay như vậy để thu nhận các tín hiệu từ các bugs 
đưỢc thả xuống khu vực đường mòn HCM, thuộc phạm vi cả hai phía Lào và Việt 
Nam. Ngoài việc thu tín hiệu từ các bugs điện tử, còn thu nhận các tín hiệu từ các 
máy vô tuyến của các đơn vị CSBV từ cấp trung đoàn trở lên. Có nghĩa là khi các 
đơn vị quân CSBV đóng quân hay di chuyển P7 đêu biết. Nhưng, KHÔNG BÁO 
cho phía VNCH biết các loại tin tức này. 

Vì là "mission secret" anh bạn ĐU không quân phải giữ kín không tiết lộ các sự 
việc nhìn thấy, hoặc các cuộc đối thoại giữa các chuyên viên thuộc phi hành đoàn 
khi nghe được cũng không được tiết lộ. Đổi lại anh bạn này đưỢc hưởng quyên lợi 
là "lãnh lương 3 đâu". Lãnh lương phía Không Quân VNCH, lãnh lương p7 Mỹ 



cấp, và lương thứ 3 là mỗi lần nghỉ phép, thời vô PX tại Chu Lai mua hàng PX 
mang về Sài Gòn cho bà xã bán. 

Điêu anh bạn ĐU không quân chia sẻ phù hỢp với các bản văn của cơ quan CIA 
đã loan tải trên Thư Viện CIA, và tuyên bố của Tướng VVestmoreland (Phía Mỹ 
biết vc sẽ tăn công, nhưng không báo cho phía VNCH, sẽ ưình bày sau hai biến 
cô 1968 và mùa Xuân 1975). Nhưng vì sao Mỹ không chia sẻ thông tin vê các 
hoạt động của phía CSBV cho phía VNCH biết? Phải chăng vì MỤC TIÊU 
CHIẾN LƯỢC của Mỹ là "use Vietnam as a lobotary" để chổng Liên Xô, cho nên: 
Theo A Bright Shinning Lie.pdf Íp79) [...] " Chính vì lý do này mà Kennedy đã chỉ 
thị cho Quân đội sử dụng Việt Nam như là cơ sở thí nghiệm đê phát triển các kỹ 
thuật " chõng chiến tranh nổi dậy" ÍCounter-Insurgency-Programs- C chiến tranh 
giải phóng dân tôc và nổi dậy" tại các quốc gia nghèo thuộc Thế giới thứ ba . 
Cuộc chiến tranh ở Việt Nam không chỉ là cuộc thử nghiệm vẽ tính khả thi của 
học thuyết hạn chế của Taylor, trong đó Lục quân góp phân chính yếu. ...vân đề 
là ai sẽ thắng ai, 'Thếgiới tự do' hay là 'Thếgiới cộng sản' ”. 

4- Việc tập kích miền Bắc hay cắt đứt đường mòn HCM tùy thuộc vào 
các cuộc thương nghị. 

THE WHITE HOUSE - MEMORANDUM 
TOP SECRET/SENSITIVE EYES ONLY 
November 25, 1970 

MEMORANDUM EOR HENRY A. KISSINGER 
EROM: Winston Lord 

-Tóm lược - "Bây giờ chúng ta tính đến viễn cảnh vê một loạt kẽ hoạch khác cho 
các cuộc tập kích, hoặc cho duy trì các vụ đánh bom, hoặc thả mìn phong tỏa 
cảng Hải Phòng, hoặc cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh với các lực lượng trên 
một đất. Vẽ một lý thuyết, một khi phía bên kia không chịu đàm phán, chúng ta 
phải dùng biện pháp quân sự, trong khi chúng ta vẫn còn một số phương án 
khác." Thư Viện CIA: Leo thang/Escalation? (-Document Creation Date: lanuary 
11, 2017) 

Còn tiếp 
Đào Văn. 







